1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km Xe 
50cc, Bạn Đã Biết Chưa? 


Những dòng xe máy 50cc không cần bằng lái hiện nay được 
khá nhiều người ưa chuộng và lựa chọn. Bên cạnh ưu điểm về: 
nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng, động cơ bền bỉ,... thì đây được đánh 
giá là dòng xe khá tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng. Vậy bạn có 
biết 1 lít xăng đi được bao nhiêu Km xe 50cc hay không? Tất cả 
sẽ có qua nội dung bài viết sau. 


Đi 1 lít xăng xe 50cc đi được bao nhiêu km? 


Để trả lời được câu hỏi này sẽ cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau như: chất lượng động cơ, linh phụ kiện, dòng xe, 
cách điều khiển di chuyển phương tiện. 


Tuy nhiên, theo thống kê trung bình, 1 lít xăng xe máy 50cc sẽ 
đi được khoảng 60Km - 70Km cho dong xe số. Ngược lại đối với 
dòng xe ga sẽ có thể cao hơn nhưng không có sự chênh lệch 
quá lớn. 


Dung tích bình xăng dành cho xe 50cc sẽ khoảng từ 3 lít đến 4 
lít, do đó bạn có thể dễ dàng tính toán nếu đổ đầy bình thì sẽ 
có thể chạy được quãng đường dài từ 150Km - 280Km. 


Lưu ý để tiết kiệm xăng khi sử dụng xe 50cc 


Để có thể tiết kiệm xăng khi sử dụng xe 50cc thì bạn nên chú ý 
đến một số yếu tố sau: 


- Quá trình di chuyển cần chạy ga đều tay: Khi duy trì tốc độ ổn 
định sẽ giúp động cơ được hoạt động hiệu quả hơn; chúng sẽ 
không cần phải làm việc quá sức để tăng tốc nên tiết kiệm 
được phần lớn nhiên liệu. 


- Không di chuyển vượt quá tốc độ tối đa xe đưa ra: Nếu bạn 
thực hiện lái xe vượt quá tốc độ thì phần động cơ sẽ tiêu hao 
nhiều nhiên liệu hơn so với bình thường để duy trì tốc độ bạn 
muốn. 


- Sử dụng trọng tải theo đúng quy định: Bất kỳ dòng xe nào 
cũng sẽ có trọng tải tối đa cho phép. Nếu bạn vượt quá giới hạn 
này thì động cơ sẽ cần phải làm việc nhiều hơn nên dẫn đến 
việc tiêu thụ nhiên liệu cũng nhiều hơn. 


- Không để lốp xe quá non: Khi lốp xe non sẽ gia tăng ma sát 
với mặt đường. Điều này khiến động cơ cần sử dụng nhiều năng 
lượng để vượt qua những vật cản. Do đó đây cũng là nguyên 
nhân khiến xe tốn nhiên liệu hơn. 


Kết luận 


Với những thông tin trên đã trả lời cho bạn biết: 1 lít xăng đi 
được bao nhiêu km xe 50cc? Mặt khác cũng giúp bạn cách giúp 
tiết kiệm xăng khi di chuyển. Nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu 
xe 50cc thì đừng ngần ngại liên hệ ngay cho xe máy Việt Thanh 
qua số Hotline: 19002082 để được tư vấn chỉ tiết ngay hôm 
nay nhé! 


